SỞ GD&ĐT HÀ TÌNH 

TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ 
Mã đề: 101 


ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC KỶ I - NĂM HỌC 2017-2018 
Môn thi: Toán 12 

Thời gian làm bài: 90 phút 


Câu 1: Hàm số y = X 3 -3x 2 . Khẳng định nào sau đây đúng 

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (- 00 ; o). B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0;2). 
c. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2). D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2;+co). 


Câu 2: Một vi sinh đặc biệt X có cách sinh sản vô tính kì lạ, sau một giờ thì đẻ một lần, đặc biệt 
sống đuợc tới giờ thứ n (với n là số nguyên duong) thì ngay lập tức thời điểm đó nó đẻ một lần ra 
2" con X khác, tuy nhiên do chu kì của con X ngắn nên ngay sau khi đẻ xong lần thứ 2, nó lập 
tức chết. Hỏi rằng, nếu tại thời điểm ban đầu có đúng 1 con thì sau 5 giờ có bao nhiêu con sinh 
vật X đang sống? 

A. 336 B. 256 c. 32 D. 96 


Câu 3: Tìm họ nguyên hàm của hàm sô f(x) = ——-y-- 

X 

. c2x 2 +x-l, -1 1 _ _ f 2x 2 +X-Ỉ , 

A. -- dx = 2 + - - ~T+C B. - -p - dx - 

J X X X J X 

c 2x 2 + X-1 _2 , ,JJ , 1 , ^ ị2x 2 +x-1 

c. 1-y- dx = X +ln\x\-ị -h c D. 1--- dx - 

XX X 

a/Ĩ 

Câu 4: Phuong trinh luợng giác cos(x~—) = 2 có nghiệm là 

x = -^- + k2n X — -t- k2ĩi x = -^- + k2n 

A. 6 B. 6 c. 6 

x = — + k2n x = - — + k2ĩĩ x = -—-\-k2n 

16 1 2 L 2 


■ X -1- ln\. 

X 


X = ^- + k2ĩĩ 
2 

X = — + k2ĩỉ 
6 


Câu 5: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R 

A.y = x 3 -x + 5 B .y = x 3 +2x-l c. y = X 4 

3 

Câu 6: Rút gọn biểu thức p = 4ã.a~ 2 M 4 , với a > 0 

_7 3 1 

A. p = a 4 B. p = a 4 c. p = a~ 2 


D. y = X 3 - 3x 


D. 


p = a 


5 

5 


Câu 7: Với giá trị nào của m thì 2 đồ thị hàm số y = X 3 - 2mx 2 +(2m + l)x-4 và y = X- 4 cắt 
nhau tại 3 điểm. 


A. 


m < 0 
m > 2 


B. Vm 


A. y = 


X + 'sỊ x~ + 1 


B. y' =1 + 


2ylx 2 +1 


c. 


m < 0 
m > 2 


Câu 8: Đạo hàm của hàm số y = ln(x + 4x 2 +l) 
2x „ . 2x 


c. y = 


slx 2 +1 


D. 0 < m < 2 


D. V = 


X + ^ x~ + 1 


Trang 1/5 - Mã đề thi 101 



Câu 9: Cho hàm số 

y = f{x) có 

bảng biến thiên nhu sau 


X 

—00 

-2 

2 

+00 

/ 


+ 0 

- 0 + 


y 

—GO 

3 

0 ^ 

+00 


Tìm giá trị cực đại y CĐ và giá trị cực tiểu y CT của hàm số đã cho. 

yCĐ ~ 3 va yCT — 0 • yCĐ — 2 va ycr — 0 • 

C' yCtì ~ —■2 va T CT — 2. D. _y CB — 3 va y cr — —2. 

Câu 10: Một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A' B'c'D có kích thức 
AB = 4a, AD = 5a, AA / =3a .Mặt cầu trên có bán kính bằng bao nhiêu? 

A. 2^3a B. 6 a c. D. 

2 2 

Câu 11: Với giá trị nào của m thì hàm số y = mx 3 - 3mx + 2 đạt cực đại tại X = 1 
A. m = 3 B . m <0 c. m = 1 D. m ^ 0 

Câu 12: Cho tam giác vuông cân ABC, cân tại A, BC = C 1 -Ị 2 . Quay tam giác quanh đuờng cao 

AH ta đuợc hình nón tròn xoay. Thể tích khối nón bằng: 

, a 3 Vvr „ na 3 ~ a 3 42 n na 3 

A. — TZ — B. —— c. -:- D. —— 

12 12 34 

Câu 13: Cho a là số thực duong khác 1. Mệnh đề nào sau đây đúng với mọi số dưoug x,y 

A. log,, (x.y) = ìog a X + log a y B. log fl (x + y) = log a X + log a y 

c. log a x.log ữ y = log a (x + y) D. log a (x-y) = 

I°s a y 

Câu 14: Cho hình lăng trụ có đáy là lục giác đều cạnh a , đuờng cao lăng trụ bằng 2a. Kh i đó thể 
tích khối lăng trụ là: 

A. 2a 3 B. a 3 .43 c. 3^3a 3 D. 3a ^ 

2 


Câu 15: Tập nghiệm s của phuong trình log 2 X + log 2 (x - 2) = log 2 (2x - 3) 

A. s = { 5 } B. s = { 1 , 3 } c . s = ộ D. s = {?} 

Câu 16: Cho 2 điểm A(0;2;l ) và B(2;-2;-3 ) , phuong trình mặt cầu đuờng kính AB là 
A. (x-ỉ) 2 +y 2 +(z + ỉ) 2 =9 B. (x + ỉ) 2 +y 2 +(z-ỉ/ =6 

c. (x-2) 2 +(y + 2) 2 +(z + 3) 2 =36 D. X 2 +(y-2) 2 +(z-ỉ) 2 =3 


Câu 17: Giả sử M,m lần luợt là GTLN, GTNN của hàm số y = x + — trên 


X 


bằng bao nhiêu ? 




. Khi đó M + m 


A. 


9 

2 




D. 


Ị6_ 

3 


Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Chiều cao của hình chóp 
bằng bao nhiêu nếu thể tích khối chóp bằng a 3 . 

A. ^ B . a c. 3a D. 2a 

3 


Trang 2/5 - Mã đề thi 101 



Câu 19: Cho hàm số y = ax 3 +bx 2 +cx + d có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là 
đúng ? 

A. a < 0;b > 0;c < 0;d > 0 

B. a > 0;b < 0;c > 0;d < 0 
c. a < 0;b > 0;c > 0;d < 0 
D. a <0;b < 0;c > 0;d <0 

Câu 20: Tập xác định của hàm số y = (x + ĩ) 2 là : 

A . D = R B. D = R\ {-;} c. D = (-7;+oo) D. D = [-7;+oo) 

>1*Ấ Ẩ 7 4.X 1 • 1 \ A X ~\~ 1 ? r \ 

Câu 21: Phưong trình tiêp tuyên của đô thị hàm sô y = tại điêm có tung độ băng 4 là : 

x-2 

A.y--3x + ỉ B.V--X + 7 c.y = -3x + 13 D. y-x + 1 

Câu 22: Nguyên hàm của hàm số f(x) = e x + sỉnx là 

A. F(x) = e x + cos X + c B. F(x) = e x - sin x + c 

c. F(x) = e x + sin x + c D. F(X) = e x - cos x + c 

Câu 23: Gieo một con súc sắc 6 mặt cân đối 3 lần, có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra thõa mãn 
điều kiện “ Tổng số chấm xuất hiện trong 3 lần là số chẵn”. 

A. 162 B. 54 c. 108 D. 27 

Câu 24: Cho 2 điểm A( 1;3;5 ), B( 7/—7/7 ), khi đó trung điểm I của AB có tọa độ là: 

A. I(0;—4;—4) B. I(2;2;6) c. I(0;-2;-4) D. I(l;l;3) 

Câu 25: Bất phưong trinh 3 X <9 có nghiệm là 

A. X <2 B . X <3 c. 0 < X < 2 D . 0 < X < 3 

Câu 26: Đồ thị hàm số y = (x- ỉ)(x 2 - 5x + 4 ) cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm ? 

A. 3 B. 0 c. ỉ D. 2 

Câu 27: Một bộ bài tulokho có 52 quân bài. Rút ngẩu nhiên 4 quân bài, hỏi có bao nhiêu kết quả 
có thể xãy ra. 

A. 13 B. A 4 52 c. 1 D. cị 2 

Câu 28: Tìm m để hàm số y = X 3 + mx 2 +(ỉ-2m)x + m-3 đồng biến trên khoảng (-3;0) . 

A. m > 2^3+3 B. m <2^3-3 c. m< 6 + 442 D. m> 6 - 4~Ĩ2 

Câu 29: Thể tích khối lăng trụ được tính bới công thức nào? 

A. V = B 2 .h B. c = 4 B.h C.V = B.h D.V = ịB.h 

3 3 

Câu 30: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R , hàm só y = f'(x ) đồ thị như hình vẽ 
bên. Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. Đồ thị hàm số y = /(x) có 3 điểm cực trị 

B. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên (2;4) u (<5;+co) 
c. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (- 00 ;2) và (4; 6) 

D. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (-2; 8) 



y 



Trang 3/5 - Mã đề thi 101 









Câu 31: Từ các số {ỡ;ỉ;2;3;4;5} có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau? 

A. 3.cị B. 156 c. 180 D. 3.A 3 

Câu 32: Một bình đựng nước dạng hình nón (không có đáy), đựng đầy nước. Người ta thả vào đó 
một khối cầu có đường kính bằng chiều cao của bình nước và đo được thể tích nước tràn ra ngoài 
là IS 7 T . Biết rằng khối cầu tiếp xúc với tất cả các đường sinh của hình nón và đúng một nửa của 
khối cầu chìm trong nước. Tính thể tích nước còn lại trong bình. 

A. 24n B. I8x c. õx D. 36K ■ 

Câu 33: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = A ', + — là: 

X -1 

A. 0 B. 1 c. 3 D. 2 

Câu 34: Cho một cấp số nhân có Uj = 2;d = -2, khi đó số hạng u 5 bằng bao nhiêu 

A. 32 B. 64 c. -32 D. - 64 

1 

Câu 35: Biểu thức 2 2 .2 2 .8 viết dưới dạng lũy thừa cơ số 2 với số mủ hữu tỷ là : 

A. 2 2 B. 2 2 c. 2 2 D. 2 2 

Câu 36: Hàm số y = x 3 +2 có bao nhiêu điểm cực trị ? 

A. 2 B. 3 c. 1 D. 0 

Câu 37: Cho 3 điểm A(1;0;1), B(2;l;-2), C(-l;3;2). Điểm D có tọa độ bao nhiêu để ABCD là 
hình bình hành. 

A. I(-2;2;3) B. I(l;-l;-2) c. I(0;4;-l) D. I(-Ỉ;-Ỉ;l) 

Câu 38: Hình nón tròn xoay có chiều cao h = 3a, bán kính đường tròn đáy r -a . Thể tích khối 
nón bằng: 

A. 3n a 3 B. 71a c. na 3 D. 71 a 

9 3 

Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AD//BC , AD = 2BC . Vẽ ss ỵ song 

, V 

song và bằng BC ta được hình đa diện mới ss ABCD . Khi đó SS -4BCD bằ n g . 

VsABCD 

5 3 „4 

A. 4 B. 4 c. 4 D. 3 

3 2 3 

Câu 40: Mặt cầu S(I;R) có phưong trinh (x-1 ) 2 + y 2 +(z + 2) 2 = 3. Tâm và bán kính của mặt 
cầu là: 

A. I(—l;0;2),R = 43 B. I(l;0;-2),R = 43 c. I(l;0;-2),R = 3 D. I(-l;0;2),R = 3 

, X 4 X 3 , 

Câu 41: Hàm sô y = + 2 đạt cực tiêu tại: 

4 3 

A. (0;2) B. X = -1 c. (-1;Ẹ~) D. X = 0 

12 

Câu 42: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm 
số nào? 

A. y = X 3 - 3x 2 + 3 . 

B. y = X 4 - 2x 2 +1. 
c. y = -x 4 + 2 x 2 + 1. 

D. y = -X 3 + 3x 2 + 1. 



Trang 4/5 - Mã đề thi 101 








Câu 43: Diện tích mặt cầu được xác định bởi công thức nào? 


A. s = 3ĩtR 


B. S = ^7ĩR 3 
3 


c. S = 7ĩR- 


D. S = 4nR- 


Câu 44: Hàm số y = log^(x 2 - 4x) có tập xác định là : 

A . D = R\ {(J;4\ B. D = [0;4\ 

c. D = (- oo;ớ) u (4;+oo) D. D = (0;4) 


Câu 45: Đồ thị hàm số y = —— có đường TCĐ, TCN lần lượt là : 


A. X = - —; y = — 
2 ' 3 


2x-1 

B. X = — ; y = — 
2 ' 2 


c. X = y = — 
2 2 


D. X = —;y = — 
2 " 2 


Câu 46: Cho 2 số a>0,a*l,b>0 thõa mãn hệ thức a 2 + b 2 = 4a.b. Đẳng thức nào sau đây đúng. 
A. 2log fl (a -b) = log a (2ab) B. log a (4ab) = log a a 2 + log a b 2 

c. 2 log^ (a + b) = 1 + log a 6b D. log a (4ab) = 2 log a (a + b ) 

Câu 47: Phương trình 3.9 X -10.3 X +3 = 0 có 2 nghiệm x,;x 2 . Khi đó tổng 2 nghiệm : 


. . _1 

A. X, + X, = — 
1 2 3 


B. Xị + x 2 = -1 


r v _Ỉ0 

c. X, + X, = —— 
' 2 3 


D. XJ + x 2 = 0 


Câu 48: Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên họp với đáy một góc 
30°. Thể tích khối chóp bằng: 


A. a 3 -Ị 3 


B. 




c. 




D. 




12 36 3 

Câu 49: Cho điểm Ẩ(-l;3 ), thn m để ba điểm A, B, c thẳng hàng, trong đó B và c là 2 điểm cực 
trị của hàm số y = X 3 - 3mx 2 + m 


A. m = 0 ,m = -Ạ 
2 


B. m = ì,m = 

2 


c. m = 0 , m = 1 , m = --- 

2 


D. m = 

2 


Câu 50: Khối lập phương là khối đa diện đều loại nào? 

A. {3;4) B. {4;3} c. {5/3} 


D. {3/5} 


HẾT 


Trang 5/5 - Mã đề thi 101 





MĐ: 

101 

MĐ 102 

1 

c 


1 

B 

2 

A 


2 

B 

3 

B 


3 

A 

4 

D 


4 

A 

5 

B 


5 

A 

6 

B 


6 

A 

7 

A 


7 

c 

8 

c 


8 

A 

9 

A 


9 

A 

10 

c 


10 

B 

11 

B 


11 

c 

12 

A 


12 

B 

13 

A 


13 

B 

14 

c 


14 

D 

15 

A 


15 

D 

16 

A 


16 

A 

17 

D 


17 

c 

18 

c 


18 

D 

19 

c 


19 

A 

20 

c 


20 

B 

21 

c 


21 

B 

22 

D 


22 

B 

23 

c 


23 

c 

24 

D 


24 

A 

25 

A 


25 

D 

26 

D 


26 

D 

27 

D 


27 

A 

28 

B 


28 

c 

29 

c 


29 

A 

30 

D 


30 

A 

31 

B 


31 

A 

32 

c 


32 

B 

33 

D 


33 

B 

34 

A 


34 

c 

35 

c 


35 

A 

36 

D 


36 

A 

37 

A 


37 

c 

38 

c 


38 

B 

39 

c 


39 

A 

40 

B 


40 

D 

41 

B 


41 

A 

42 

D 


42 

c 

43 

A 


43 

c 

44 

c 


44 

c 

45 

D 


45 

B 

46 

c 


46 

D 

47 

D 


47 

D 

48 

c 


48 

c 

49 

B 


49 

B 

50 

B 


50 

c 


MĐ 103 MĐ 104 


1 

A 


1 

c 

2 

D 


2 

D 

3 

D 


3 

D 

4 

A 


4 

A 

5 

A 


5 

D 

6 

D 


6 

D 

7 

B 


7 

B 

8 

D 


8 

B 

9 

A 


9 

A 

10 

B 


10 

A 

11 

c 


11 

A 

12 

c 


12 

B 

13 

c 


13 

B 

14 

A 


14 

c 

15 

A 


15 

A 

16 

D 


16 

c 

17 

D 


17 

c 

18 

D 


18 

B 

19 

A 


19 

c 

20 

c 


20 

B 

21 

B 


21 

D 

22 

A 


22 

c 

23 

c 


23 

D 

24 

B 


24 

c 

25 

c 


25 

c 

26 

c 


26 

B 

27 

c 


27 

A 

28 

A 


28 

D 

29 

A 


29 

B 

30 

D 


30 

c 

31 

A 


31 

D 

32 

D 


32 

A 

33 

c 


33 

B 

34 

A 


34 

D 

35 

c 


35 

B 

36 

A 


36 

c 

37 

B 


37 

c 

38 

A 


38 

D 

39 

c 


39 

D 

40 

B 


40 

c 

41 

D 


41 

D 

42 

c 


42 

c 

43 

c 


43 

D 

44 

D 


44 

B 

45 

B 


45 

D 

46 

c 


46 

A 

47 

D 


47 

c 

48 

D 


48 

c 

49 

c 


49 

c 

50 

D 


50 

B 



